r2 ^ z ^ 
KY NIEM VƠI DUYEN ANH 
Kim Việt Hùng 
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


KỶ NIỆM VỚI DUYÊN ANH 


Kim Việt Hùng 
KỶ NIỆM VỚI DUYÊN ANH 


KỶ NIỆM VỚI DUYÊN ANH 

Những người ở vào tuổi tôi, trước tháng tư, 75, có thể nói, 
hầu hết đều đã đọc, và thích văn chương Duyên Anh. Bởi 
Duyên Anh viết nhẹ nhàng, trong sáng, và dễ hiểu. Văn của 
anh không cầu kỳ. Rất ít khi độc giả thấy Duyên Anh bàn về 
triết lý cao siêu trong các truyện của anh. Lại nữa, văn xuôi 
của Duyên Anh, nhiều lúc đọc như thơ "Mẹ tôi yêu hoa thiên 
lý như yêu chồng con...", câu mở đầu cho truyện ngắn đầu 
tay Hoa Thiên Lý, mộc mạc mà đằm thắm, nhẹ nhàng mà 
chất chở tất cả tình tự dân tộc. Hoặc như, "Trần Đại chưa là 
mùa Xuân. Nó mới chỉ là cánh én từ rừng đồi xa xăm nào đó 
bay về báo tin rằng mùa Xuân sắp đến..." Diễn tả sự rung 
động trái tim của Tường Vi trong Điệu Ru Nước Mắt đấy. Tha 
thiết và lãng mạn đến thế, còn gì tuyệt vời cho bằng? 

Tôi quen nhà văn Duyên Anh thật tình cờ. Biết anh, thì đúng 
hơn. Hôm ấy, tôi theo Hoàng Ngọc Tuấn, cây bút đang ăn 
khách của tuổi trẻ Saigon bấy giờ, ghé tòa soạn Tuổi Ngọc 
thăm Duyên Anh. Trước đó, nhiều người đã nói với tôi rằng 
Duyên Anh "kiêu" lắm, vì anh đã thành danh. Gặp Duyên 
Anh lần đầu, tôi thấy anh rất "bình dân", vui vẻ. Tôi chân 
thành cho Duyên Anh biết, tôi là một trong số những độc giả 
đã đọc hết các truyện anh viết. 

Anh hỏi tôi: 

- Cậu thích truyện nào của tôi nhất? 

- Phượng Vĩ. 


- Sao lại Phượng Vĩ? 

- Bởi vì nó có cái lãng mạn, nhẹ nhàng, và đáng yêu của tuổi 
học trò. Lại nữa, đọc Phượng Vĩ, thấy anh tả hai hàng cây hồi 
đẹp quá, tuy em chưa hề thấy cây hồi bao giờ cả. 

Duyên Anh cười: 

- Hai hàng hồi của tôi ở Thái Bình, bây giờ chắc đã chết hết 
rồi, cậu ạ! Ngoài ấy, bây giờ, ăn còn chưa xong; lấy ai chăm 
sóc hàng hồi hai bên đường? 

Tôi hỏi Duyên Anh về những bút hiệu anh dùng khi viết báo. 
Anh nói: 

- Tôi sẽ bỏ, không viết báo nữa, và sẽ quên hết những bút 
hiệu đó. 

Tôi ngạc nhiên: 

- Anh định bỏ nghề báo à? 

- Tôi có nghề đâu mà bỏ? Chẳng qua, vì miếng cơm manh áo 
thôi. Các chủ báo nó thuê, thì mình viết thôi. Lúc này, tôi có 
nhiều độc giả rồi. Tôi sẽ chỉ chăm lo cho Tuổi Ngọc. Các cậu 
thích viết, cứ gửi bài đến, thấy được, tôi sẽ đăng. Tôi khoái 
những cây bút trẻ như các cậu... 

Tôi thử "በ|በከ" anh: 

- Đã có Duyên Anh viết hay quá rồi. Cần gì thêm ai nữa. 

- Các cô, các cậu cứ viết, nhưng đừng viết giống tôi là được. 
- Viết được cho giống như anh, thì cũng đã mòn người rồi. 
Duyên Anh cười: 

- Đừng nghĩ vậy. Các cậu còn trẻ. Trong số các cậu, sẽ có 
người viết hay hơn tôi, và các cậu sẽ làm người đọc "quên" 
tôi. 

Buổi gặp gỡ đầu tiên của tôi với nhà văn có sách bán chạy 


nhất nước, chỉ có vậy thôi. 

Thời gian sau, vì học hành, rồi lính tráng, tôi rất ít khi có dịp 
gặp lại Duyên Anh... cho đến cái ngày anh gọi là Saigon, 
Ngày Dài Nhất. 

Hay tin anh kẹt lại, độc giả nhiều người đã không khỏi lo 
ngại cho anh, biết rằng rồi đây, anh sẽ khốn khổ vì những gì 
anh đã viết về Cộng Sản. Chính tôi, cũng đã nhiều lần tự hỏi 
"Duyên Anh sẽ trả lời sao với Việt Cộng, khi anh đã hơn một 
lần mô tả lá cờ đỏ của Cộng Sản giống như quần lót đàn bà 
cuối tháng?" 

Còn nhiều nữa. Duyên Anh đã từng ca tụng hành động gan 
dạ của thiếu nhi Võ Trụ cứu phi công Mỹ gặp nạn. Anh đã, 
theo lời kết án của Việt Cộng, "đào tạo một thế hệ trẻ xâm 
mình bảo vệ miền Nam, để ngăn cản, chặn đứng thế hệ xâm 
mình giải phóng của miền Bắc." Cùng với Chu Tử, trên báo 
Sống, anh đã "đánh" Vũ Hạnh, một người viết văn nằm vùng 
cho Việt Cộng, tơi bời , những năm cuối thập niên 60. Cán 
bộ chấp pháp Cộng Sản chỉ cần trích một mẩu đối thoại nhỏ 
trong truyện ngắn Em của Duyên Anh, là đủ cho họ đầy đọa 
Duyên Anh mút mùa Lệ Thủy rồi: - Em thương ai nhất. Tôi 
hỏi. 

- Em thương Bác Hồ và Đảng Lao Động Việt Nam. 

- Ai dạy em thế? 

- Anh cán bộ giáo dục đã dạy chúng em thế. 

- Anh cán bộ dạy sai rồi. Chúng nó dạy láo cho em đấy. Ai 
sinh ra em? Ai đã nuôi nấng và dạy dỗ anh em mình? Những 
lúc anh em mình ốm, ai chăm lo? 

- Cha mẹ mình chứ ai. 


- Em đừng tin lời cán bộ. Em hãy nghe anh, Dực nhé. Em 
hứa với anh, là chỉ yêu thương cha mẹ, ông bà mình thôi 
nhé... 

Đêm giã từ em để ra đi, tôi chỉ nói với em tôi được có thế..." 
Việt Cộng đã đến tận nhà, còng tay, bắt anh đi tù hơn năm 
năm, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. 

Tháng 8, 1978, ở Xóm Chùa Los Angeles, nhà báo Tô Văn nói 
với tôi "Duyên Anh chết rồi! Chết ở công trường sắt Thanh 
Hóa." Tôi bùi ngùi xúc động, thương cảm cho một nhà văn, 
một người anh mà mình yêu mến, đã sớm ra đi. Bằng đi một 
thời gian, mãi đến năm 84, Tú Rua Lê Triết từ Virginia gọi cho 
tôi, báo tin Duyên Anh vượt biên thành công, và "đang ở bên 
đảo". Tôi mừng rỡ, hỏi Tú Rua đảo nào, ông có địa chỉ Duyên 
Anh không. Tú Rua hứa sẽ cho tôi. Sau đó, có lẽ ông đã 
quên. 

Vài năm sau, qua báo Đời của Nguyên Sa, tôi viết thư cho 
Duyên Anh. 

Tôi đã hơi buồn, vì chẳng nhận được thư trả lời của anh. 
Không biết thư tôi viết, anh nhận được, và không trả lời, hay 
thư ấy, anh không nhận được. Nhưng lúc ấy, tôi nghĩ, anh đã 
quên, không còn nhớ mình nữa. Anh sang Mỹ lần đầu, chụp 
hình chung với Trần Quốc Bảo, Trần Đình Thục, v.v... 

Tôi hơi "giận" Duyên Anh, nên không tìm cách liên lạc với 
anh. Một hôm, Tú Rua gọi cho tôi. Ông hỏi: 

- Chú gặp thằng Duyên Anh chưa? Nó mới viết báo chửi tao 
đấy. 

Tôi hỏi: 

- Báo nào? Viết gì mà ông bảo là chửi? 


- Nó là Đồng Nai Tư Mã đó. Nó bảo, báo của tao là thứ báo 
hồi xưa chỉ thả giòng lá thắm, mà bây giờ cũng bày đặt... 

Tôi "an ủi" Tú Rua: 

- Không cà khia người đời, thì đâu ርዕ phải là Duyên Anh 
nữa? Ông biết rồi, còn thắc mắc làm chỉ? Cũng xin ông đừng 
động đến Duyên Anh. Đồng Nai Tư Mã hiền khô à! Đâu có 
đáng gì so với Thương Sinh, Mõ Báo, Thập Nguyên hồi xưa? 
Anh sang Cali năm 1988. Tôi đã định đi tìm anh. Nhưng chưa 
gặp được, thì anh đã bị hành hung. Nhìn tấm ảnh chụp anh 
nằm trên giường bệnh ở nhà thương, đăng trên Việt Press, 
tôi bàng hoàng xúc động, và hối hận đã chẳng cố tìm gặp 
anh trước. Chẳng biết làm gì hơn, tôi nuốt hết đau đớn và tủi 
hận, cầm bút viết một bài, để vừa vinh danh anh, vừa lên án 
bọn khủng bố đã có hành động dã man, đê tiện với một nhà 
văn không một tấc sắt trong tay. Bài viết này, tôi gửi đến 
Việt Press. Có lẽ vì "rét", Nguyễn Tú A cho vào mục "Bài Cậy 
Đăng", nhưng lại từ chối không lấy tiền. 

Mãi đến tháng 8, 1996, trước ngày ra mắt Hồn Say Phấn Lạ 
mấy hôm, tôi mới gặp lại anh, ở nhà Nguyễn Kim Dung. 
Trông anh già đi nhiều, so với lần gặp hơn hai mươi năm 
trước, ở Tuổi Ngọc. Ngồi nhậu với anh và Nguyễn Kim Dung, 
tôi thấy anh chỉ uống. Nụ cười anh vẫn thật hiền hòa; ánh 
mắt vẫn toát ra vẻ sắc sảo và bén nhậy. Dường như anh đã 
"thiền". 

Nhắc lại chuyện cũ, Duyên Anh cho biết, anh đã tha thứ, 
không hề oán hận kẻ đã hành hung mình. Anh coi đó chỉ là 
một tai nạn thôi. Duyên Anh nói "vận hạn của đời người thôi, 
mày ơi! Biết đâu bị cái này, thoát cái kia? Gặp lại anh em, 


bè bạn là mừng rồi. Tao còn viết được mà. Sau Hồn Say Phấn 
Lạ sẽ là Từ Đất Dấy Lên. Đặc biệt, chỉ còn tay trái thôi, tao 
sẽ viết lại cuốn hồi ký Nhìn Lại Những Bến Bờ, bằng một tên 
khác." 

Tháng 9, năm 96, anh trở về Pháp. Đêm Noel, anh gọi chúc 
mừng Giáng Sinh cho tôi và gia đình. Tôi hỏi anh: 

- Chừng nào anh qua Mỹ? 

- Qua Tết âm lịch, tao sẽ sang thăm chúng mày. Mấy hôm 
nay, tao bị ốm, đau đầu không thể tả. Chắc tao bị cúm. 
Nhưng anh đã không may mắn. Hay chính chúng tôi, những 
đứa em, bè bạn, và gia đình anh đã thiếu may mắn? Gần Tết 
ta, Vũ Trung Hiền điện thoại, cho tôi biết anh bệnh nặng 
lắm, chẳng hiểu có qua khỏi không. Vũ Trung Hiền đã nghẹn 
ngào nói "Tôi sẽ đi Pháp ngày mai, hy vọng còn nhìn thấy 
mặt anh ấy lần cuối." Cơn đau từ đâu lại kéo về, chận ngang 
cuống họng tôi. Tôi lặng người đi. Sao lại thế được? Bao năm 
tù cải tạo không chết. Bị hành hung thập tử nhất sinh không 
chết. Bây giờ lại chết? Lạy trời cho anh qua khỏi, để anh em 
còn nhìn thấy nhau... Nhưng anh đã ra đi. Nhà văn Duyên 
Anh thật sự đã mất rồi! 

Anh Duyên Anh thân mến, 


Khi ngồi viết những giòng về anh, em chẳng biết viết gì cho 
anh cả. Với anh, viết gì cũng đều thừa thãi cả. Danh vọng, 
anh đã có. Những tác phẩm của anh, bây giờ người ta trân 
trọng in lại, như những vật di bảo, anh tặng cho hậu thế. Em 
nghĩ, như vậy cũng đã đủ cho một nhà văn có quyền hãnh 
diện khi sống, và khi đã khuất. Với anh, đời sống đã đãi ngộ 


anh nhờ những cố gắng kiên trì, cộng thêm tài hoa thiên 
phú của anh. Anh cũng đã sống trọn vẹn với đời rồi. Những 
kẻ ngậm máu phun người đã không làm mờ được giá trị đích 
thực của anh. Trong tháp cao của văn chương Việt Nam, anh 
có quyền tự hào với ngôi vị của mình. Đâu đó, anh đã có lần 
viết "Tôi tự làm lấy đời tôi. Dù đời tôi cơ hổ như trái chín 
hoang, chịu được mưa gió, bão bùng; trái chín hoang vẫn 
chín, và vẫn tỏa mùi thơm." 

Duyên Anh ơi, anh đã tỏa mùi hương thơm ngát bằng cách 
cống hiến cho đời tám mươi cuốn sách và hàng ngàn bài 
báo đủ thể loại. 

Đã gần ba năm rồi, mà em vẫn tưởng như mới nhìn thấy anh 
hôm qua. Ở cõi Thiên Đàng vời vợi ấy, anh đang yên nghỉ. Ở 
đấy, không có bọn hèn hạ, cho đến giờ này, vẫn còn hận thù 
anh. Ở đấy, không có những kẻ ghen tài dèm pha, bỉ thử. Ở 
đấy không có bọn a dua "Người Đi Đường và Con Chó" chỉ 
biết nhắm mắt bày trò vu khống, điêu ngoa, hại người công 
chính. Ở đấy, chắc anh đang mỉm cười bình an, tha thứ cho 
lũ giả hình, cho cả thế nhân mê hoặc... 

Hãy yên nghỉ nhé, Duyên Anh. 

Một người em của anh, 

Kim Việt Hùng 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: hungviet.org 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 3 năm 2007 


